Anh đã qua ba lần của mười năm
Anh có một thời tuổi trẻ đẹp lắm
Cố gắng không để ngã gục
Đổi lấy thứ anh cho là hạnh phúc
Cảm ơn đời dạy anh một điều thôi
Bình yên đâu phải là nơi xa xôi
Những nghĩ suy, những mong cầu
Đã đổi thay trong anh nhiều từ bấy lâu
Trưởng thành cho anh, khâu vết thương lành
Lại càng hiểu hơn người anh muốn trở thành
Người bình thường như anh chẳng vội đi nhanh
Ngày ba bữa cơm canh
Tập vui lúc khó, yêu từng bước nhỏ
Quen đối diện lắng lo
Người bình thường như anh đã qua hư danh
Chọn học cách chân thành
Đi quãng đường thật xa khiến mình nhận ra điều giản đơn trong chúng ta
Cứ sống bình thường thôi, bước chầm chậm sẽ đến nơi
Đã có lúc anh quên rằng chính mình là ai
Đã có lúc anh quên học cách phải dừng lại
Tuổi trẻ của anh lao đi miệt mài (cứ lao đi miệt mài)
Nhiều khi chẳng quan tâm đó là đúng hay sai
Trưởng thành cho anh, khâu vết thương lành
Lại càng hiểu hơn người anh muốn trở thành
Người bình thường như anh chẳng vội đi nhanh
Ngày ba bữa cơm canh
Tập vui lúc khó, yêu từng bước nhỏ
Quen đối diện lắng lo
Người bình thường như anh đã qua hư danh
Chọn học cách chân thành
Đi quãng đường thật xa khiến mình nhận ra điều giản đơn trong chúng ta
Cứ sống bình thường thôi, bước chầm chậm sẽ đến nơi
Người bình thường như anh chẳng vội đi nhanh
Oh-oh-oh-oh
Người bình thường như anh chẳng vội đi nhanh
Ngày ba bữa cơm canh
(Tập vui lúc khó) tập vui lúc khó, yêu từng bước nhỏ
Quen đối diện lắng lo
Người bình thường như anh đã qua hư danh
Chọn học cách chân thành (chọn học cách chân thành)
Đi quãng đường thật xa khiến mình nhận ra điều giản đơn trong chúng ta
Cứ sống bình thường thôi, bước chầm chậm sẽ đến nơi
Đi quãng đường thật xa khiến mình nhận ra điều giản đơn trong chúng ta
Cứ sống bình thường thôi, bước chầm chậm sẽ đến nơi